Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 
Tìm hiểu về IELTS, tầm quan trọng và lộ trình tự học IELTS 8.0 tại nhà 


IELTS là bài kiểm tra tiếng Anh phổ biến nhất thế giới, được coi là yêu cầu tiêu 
chuân đề học tập và làm việc tại nhiêu quôc gia trên thê giới. 


Hàng triệu người học IELTS trên khắp thế giới mỗi năm để đạt điểm cao và đáp 
ứng yêu câu của các trường đại học, doanh nghiệp, tô chức và cơ quan chính 
phả. 


Trong bài viết này, Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ sẽ cùng bạn tìm hiểu về lộ trình tự 
học IELTS tại nhà với mục tiêu 8. nhé. 


IELTS là gì, làm thế nào để tự học IELTS 8.? 
1. IELTS là gì? 


IELTS là kỳ thi tiếng Anh quan trọng nhằm đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh 
trong môi trường học tập, làm việc và sinh hoạt của người học. 


Bài thi IELTS được phát triển bởi ba tỗ chức: Hội đồng Anh, IDP: IELTS Australia 
và Cambridge Assessment English. 


IELTS bao gồm 4 phần thi: Nghe, đọc, nói và viết. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Thí sinh sẽ được đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh trong các tình huống thực 
tÊ, với các câu hỏi, bài tập và nhiệm vụ liên quan đên cuộc sông hàng ngày, công 
việc, học tập và văn hóa, học tập và văn hóa. 


Điểm IELTS được đánh giá từ 0 đến 9., với mỗi phần thi có thang điểm riêng. Điểm 
trung bình cộng của các phân thi được tính đê cho điêm chung. 


IELTS được chấp nhận rộng rãi bởi các trường đại học, tổ chức, cơ quan chính 
phủ và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Nhiều trường đại học yêu cầu IELTS với 
số điểm tối thiểu để đảm bảo sinh viên năm nhất có thể sử dụng tiếng Anh trong 
môi trường học tập. 


2. Ai cần học IELTS? 


Là Ai cản học IELTS? 
2 =' 

.c 
ríS 


| - 


2.1. Học sinh chuẩn bị đi du học: 


IELTS là một trong những bài kiểm tra tiếng Anh quốc tế phổ biến nhất để chứng 
minh trình độ tiêng Anh của bạn nêu bạn muôn học đại học ở nước ngoài. 


2.2. Những người muốn làm việc cho một công ty đa quốc gia: 
Nếu bạn đang làm việc, muốn làm việc cho một công ty đa quốc gia hoặc tìm kiếm 


công việc ở nước ngoài, IELTS cũng là một yêu cầu quan trọng để chứng minh 
trình độ tiêng Anh của bạn trong đơn xin việc. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 
2.3. Người muốn cải thiện tiếng Anh của họ: 
Cho dù bạn muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình cho mục đích cá nhân 
hay nghê nghiệp, việc tự học IELTS có thê cải thiện vôn từ vựng, ngữ pháp và kỹ 
năng giao tiêp tiêng Anh của bạn. tiêng Anh giao tiêp của bạn. 
2.4. Nếu bạn muốn chứng minh trình độ tiếng Anh của mình: 
Nếu bạn muốn chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh của mình cho một mục 
đích cụ thê, chăng hạn như xin thị thực, học bông hoặc tham gia các hoạt động 
quốc tê, IELTS là một cách tôt đê chứng minh trình độ tiêng Anh của bạn. công 
nghệ của bạn. 
2.5. Khi bạn cần IELTS để đạt được mục tiêu học tập của mình: 
Nhiều trường đại học yêu cầu điểm IELTS tối thiểu để chuẩn bị cho sinh viên mới 
sử dụng tiêng Anh trong môi trường học thuật. Do đó, tự học IELTS sẽ giúp bạn 
đạt được mục tiêu học tập của mình. 
2.6. Khi bạn muốn giỏi sử dụng tiếng anh trong cuộc sống 
Tự học IELTS sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về cách sử dụng tiếng Anh trong các tình 
huông thực tê. Học IELTS sẽ giúp bạn có được những kỹ năng cân thiệt đê ứng 


dụng tiếng Anh một cách linh hoạt và hiệu quả. 


3. Lộ trình tự học IELTS 8. tại nhà 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Lộ trình hoc IELTS 8.O 


hiệu quả í† ai biết 


Để đạt được điểm IELTS 8.0 cần có một kế hoạch học tập rõ ràng và hiệu quả. 


Dưới đây là một số gợi ý cách tự học IELTS hiệu quả tại nhà đạt 8. 
3.1. Xác định điểm yếu trong năng lực IELTS của bạn: 
Bạn cần tìm ra kỹ năng nào yếu và tập trung vào chúng. 


Ví dụ, nếu bạn thiếu tự tin về kỹ năng viết của mình, bạn nên tập trung vào việc cải 
thiện kỹ năng việt của mình. 


3.2. Lập kế hoạch tự học IELTS: 

Bạn nên xây dựng kế hoạch học tập cho từng phần của bài thi IELTS, bao gồm 
các kỹ năng nghe, đọc, nói và việt. Xác định thời gian và lịch tự học đê giúp bạn 
tập trung hiệu quả vào từng kỹ năng. 


3.3. Tìm tài liệu tự học IELTS phù hợp: 


Có rất nhiều tài liệu tự học IELTS có sẵn trực tuyến và trên thị trường. Bạn nên 
chọn tài liệu phù hợp với trình độ và mục tiêu của mình. 


3.4. Tập trung vào học từ vựng: 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Từ vựng là yếu tố then chốt để đạt điểm cao trong bài thi IELTS. Để xây dựng vốn 
từ vựng của mình, bạn nên tập trung vào việc học và sử dụng từ mới. 


3.5. Thực hành IELTS liên tục: 


Đề đạt điểm cao trong bài thi IELTS, bạn phải liên tục thực hành nghe, đọc, nói, 
việt tiêng Anh môi ngày và ghi chú lại đề bạn có thê sửa lỗi của mình. 


3.6. Kiểm tra tiến trình học IELTS của bạn: 

Kiểm tra sự tiến bộ của bạn thường xuyên đề xem kỹ năng nào đã đạt được và kỹ 
năng nào còn thiêu sót. Điêu này sẽ giúp bạn cải thiện kê hoạch tự học IELTS 8. 
và tập trung vào những kỹ năng mà bạn đang thiêu. 

3.7. Tìm tài nguyên hỗ trợ tự học IELTS 8.: 

Ở giai đoạn nào đó trong lộ trình tự học IELTS, nếu bạn gặp khó khăn thì hãy nhờ 
người có kinh nghiệm, bạn bè, giáo viên giúp đỡ. Họ sẽ trả lời các câu hỏi và đưa 
ra lời khuyên hữu ích cho bạn. 


3.8. Tập trung vào kỹ năng nói và viết. 
Đề đạt điểm cao trong bài thi IELTS, bạn phải có khả năng sử dụng tiếng Anh một 


cách tự tin và chính xác. Vì vậy, bạn nên tập trung vào kỹ năng nói và việt của 
mình. 


Hãy tích cực nói và viết tiếng Anh hàng ngày bằng cách sử dụng từ vựng và ngữ 
pháp mới. 


3.9. Sử dụng giáo trình học IELTS chất lượng. 


Nếu bạn tự học IELTS tại nhà, bạn nên sử dụng giáo trình học IELTS chất lượng 
đê đảm bảo bạn học được các kỹ năng và kiên thức cân thiêt đê đạt điêm cao. 


Hãy tìm những cuốn sách tự học IELTS từ những nhà xuất bản uy tín và nhận 
được đánh giá tốt từ người dùng. Đảm bảo răng bạn có những kỹ năng và kiến 
thức cần thiết để đạt điểm cao. 


3.10. Làm bài kiểm tra IELTS tại nhà 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Đề biết liệu bạn có đạt điểm cao trong bài kiểm tra IELTS hay không, bạn cần thực 
hiện một sô bài bài kiêm tra IELTS. 


Những bài kiểm tra thực hành sẽ giúp bạn làm quen với định dạng bài thi IELTS và 
cho bạn ý tưởng vê các dạng câu hỏi cũng như thời lượng của bài thi. 


3.11. Tìm kiếm tài nguyên tự học IELTS trực tuyến. 

Nếu bạn không thể tìm thấy hỗ trợ từ người quen, hãy tìm sự hỗ trợ trực tuyến. Có 
rât nhiêu trang web tự học IELTS và diễn đàn trực tuyên nơi bạn có thê nói chuyện 
với những người có kinh nghiệm và nhận trợ giúp từ các giáo viên trực tuyên. 

3.12. Điều chỉnh kế hoạch học IELTS của bạn. 


Trong lộ trình tự học IELTS, bạn cần thường xuyên đánh giá tiến độ của mình và 
điêu chỉnh kê hoạch học tập đê đạt được mục tiêu 8. trong bài thi IELTS. 


Hãy sử dụng thời gian học tập của bạn một cách hiệu quả bằng cách tận dụng tối 
đa thời gian tập trung vào các kỹ năng bạn cân cải thiện. 


4. Các công cụ học IELTS tại nhà giúp bạn đạt 8. 


MA Đ— — tim 
lesl | 


not just testing not just testing 


Dưới đây là một số công cụ tự học IELTS tại nhà có thể giúp bạn đạt 8. trong bài 
kiểm tra IELTS. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


4.1. Bài kiểm tra thực hành IELTS Practice Tests Plus: 

Đây là một loạt sách luyện thi IELTS tại nhà cung cấp một bài kiểm tra mô phỏng 
IELTS chính thức. Kiêm tra các kỹ năng nghe, đọc, nói và viêt của bạn với bộ sách 
này đê giúp bạn luyện tập và nâng cao kỹ năng của mình. 

4.2. IELTS Simon: 

Đây là trang web cung cấp tài liệu tự học IELTS miễn phí như bài giảng, bài viết 
mâu, tài liệu luyện nghe và đọc. Trang web này được duy trì bởi Simon, một giáo 
viên [IELTS giàu kinh nghiệm. 

4.3. IELTS Liz: 

Trang web này được duy trì bởi Liz, một giáo viên IELTS giàu kinh nghiệm, nó 
cung cập tài liệu tự học IELTS tại nhà miễn phí như bài giảng, bài viêt mâu, tài liệu 
luyện nghe và đọc. 


4.4. IELTS trực tuyến: 


Đây là khóa học IELTS trực tuyến do Hội đồng Anh cung cấp. Khóa học này có các 
bài giảng, bài tập và bài kiêm tra thực hành đê cải thiện kỹ năng của bạn. 


4.5. IELTS Writing Assistant: 
Đây là một công cụ hỗ trợ tự học IELTS trực tuyến miễn phí giúp bạn cải thiện kỹ 


năng viết bài thi. Công cụ này cung cấp các ví dụ viết và đánh giá bài viết của bạn 
để giúp bạn cải thiện kỹ năng viết của mình. 


4.6. IELTS Word Power: 


Đây là một ứng dụng di động miễn phí giúp bạn cải thiện vốn từ vựng cho bài thi 
IELTS. Ưng dụng này cung cập các bài tập từ vựng và trò chơi đê giúp bạn học từ 
vựng hiệu quả. 


4.7. Cambridge IELTS Series: 
Đây là một bộ sách về luyện thi IELTS cung cấp bài kiểm tra mô phỏng chính thức 


cho cuộc phỏng vấn IELTS. Kiểm tra các kỹ năng nghe, đọc, nói và viết của bạn 
với bộ sách này đê giúp bạn luyện tập và nâng cao kỹ năng của mình. 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Những công cụ này sẽ giúp bạn hành thành lộ trình tự học IELTS tại nhà và đạt 8. 
trong bài thi IELTS. Tuy nhiên, đề đạt kêt quả tôt nhật, bạn cân tập trung và có kê 
hoạch học tập rõ ràng. 


5. Tìm gia sư luyện thi IELTS tại nhà: 


Nếu muốn tăng tốc cho lộ trình học IELTS 8. thì gia sư luyện thi IELTS tại nhà là 
một gợi ý cho bạn. 


Gia sư luyện thi IELTS tại nhà đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học viên 
chuân bị và đạt kêt quả cao trong kỳ thi IELTS. 


Dưới đây là một số vai trò cụ thể của gia sư luyện thi IELTS tại nhà: 

5.1. Cung cấp phương pháp học IELTS hiệu quả: 

Gia sư luyện thi IELTS tại nhà có thể giúp học viên tìm ra phương pháp học phù 
hợp với năng lực và khả năng của mình. Họ có thể cung cấp các bài tập thực 
hành, câu hỏi kiểm tra mẫu và các công cụ hỗ trợ học tập khác để giúp học sinh 


học tập hiệu quả. 


5.2. Soạn bài kiêm tra IELTS và chấm điểm: 


Trung Tâm Gia Sư Kim Chỉ 


Gia sư dạy kèm IELTS tại nhà có thể soạn bài test phù hợp với lực học tại từng 
thời điêm của bạn, giúp bạn sửa lôi và đánh giá bài làm của mình. Từ đó bạn có 
thê hiệu rõ hơn vệ lôi sai của mình và cách sửa lôi đề cải thiện kêt quả thi IELTS. 
5.3. Truyền cảm hứng và tạo động lực cho bạn: 


Gia sư luyện thi IELTS tại nhà có thể truyền cảm hứng và động lực bằng cách 
khuyên khích và động viên bạn trong quá trình học tập. 


Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn trong việc luyện tập và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. 
5.4. Phản hồi lực học và đề xuất đề cải thiện: 


Gia sư IELTS tại nhà có thể cung cấp thông tin phản hồi chính xác và các gợi ý để 
cải thiện kỹ năng, kiên thức đề bạn thê hiện tôt hơn trong kỳ thi IELTS. 


5.5. Tìm gia sư luyện thi IELTS ở đâu? 


Để tìm gia sư luyện thi IELTS bạn có thể tham khảo dịch vụ tìm gia sư của Trung 
Tâm Gia Sư Kim Chi. 


Chúc bạn nhanh chóng hoàn thành lộ trình học IELTS 8. 


